8 / 17/2020 


BTT cuoi tuan 


[ 14 ] Số 34 (25/8/2016 - 31/8/2016) TIN TỨC CUỐI TUÂN VÃN HÓA VÃN NGHÊ 


ĐẠO DIỄN NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP: 

Không có sở thích nào ngoài làm phim 


LAN Lộc 

Ngay trong bộ phim dài đẩu tay của mình, 
đạo diễn trẻ Nguyễn Hoàng Điệp (ảnh), một 
gưong mặt nổi bật trong những nhà làm 
phim độc lập tại Việt Nam, đã gặt hái "mưa 
giải thưởng" cả trong nước và quốc tế. Cô 
vừa được bộ Văn hóa Pháp trao tặng Huân 
chưong Hiệp sĩ Văn chưong và nghệ thuật. 



Hiệp sĩ văn chương 
và nghệ thuật 

Nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng 
Điệp vừa nhận được thư chúc 
mừng từ Bộ trưởng Vàn hóa 
Pháp Audrey Azoulay, về việc 
chính thức trao tặng cho chị 
Huân chương Hiệp s! Văn 
chương và nghệ thuật, một 
danh hiệu trong bốn huân 
chương cấp bộ của Pháp, ghi 
nhận sự đóng góp và thiện ý 
của đạo diễn Nguyễn Hoàng 
Điệp trong sự nghiệp văn hóa. 

Tước hiệu Hiệp sĩ Vãn 
chương và nghệ thuật là Huân 
chương của Bộ Văn hóa Pháp, 
dành tặng các nhãn sĩ đã đóng 
góp trong lỉnh vực văn chương, 
nghệ thuật Pháp hoặc thế giới. 
Tước hiệu này là một tướng 
thướng, nhằm ghi nhận những 
đóng góp không ngừng nghi 
của người được tồn vinh đối với 
nẻn văn hóa đa dạng Pháp. 
Đồng thời cũng là vinh danh 
những hoạt động văn hóa đã 
làm bẻn chác thêm mối quan hệ 
giữa nhà nước Pháp và quốc gia 
của nghệ sĩ. Đạo diễn Nguyền 
Hoàng Điệp cho biết, khi được 
thông báo là mình được nhận 
huân chương, cồ đã "sốc", bời 
cô luôn nghĩ hiệp sĩ là... cổ 
tích, và cô thật khó tin là mình 
lại mang một tước hiệu cổ tích 
đến vậy, cho những công việc 
rất hiện thực và rất nhỏ bé 
mình đã làm. 

Một trong những dấu mốc 
quan trọng đưa Hoàng Điệp đến 
với tước hiệu cao quý này là bộ 
phim "Đập cánh giữa không 
trung", bộ phim dài đảu tay do 
cô viết kịch bản và làm đạo 
diễn. Phim kể về Huyền, một cô 


gái trẻ lỡ mang bảu, trong khi 
bạn trai lại biến mát sau khi 
"nướng" sạch tiền của hai 
người vào những trận chọi gầ. 
Huyền cần tiền để phá thai, 
nhưng Hoàng - người duy nhất 
có thể cho cô tiền phá thai lại 
là người có khoái cảm đặc biệt 
với những phụ nữ có bảu. Câu 
chuyện càng trở nên phức tạp, 
khi Hoàng khiến Huyền cảm 
thấy hạnh phúc đến nỗi cỏ gần 
như quèn rằng có một bào thai 
đang lớn dần lẽn trong bụng. 
Cuối cùng, khi tất cả đã rời đi, 
chi còn lại mình Huyền với bào 
thai... 

Có thể thấy, trong "Đập cánh 
giữa không trung", Nguyễn 
Hoàng Điệp không kể một câu 
chuyện đơn thuần, cõ đã kể vẻ 
những người trẻ tuổi bị mắc kẹt 
trong xã hội, mắc kẹt với cuộc 
sống và mắc kẹt trong chính 
thế hệ của họ. Những con 
người hoang mang, không có 
sự lựa chọn, họ không biết 
mình nên đi tiếp hay dừng lại, 
cũng giống như hình ảnh xuất 
hiện trong phim, về một đoàn 
tàu cứ băng băng đi, không ai 
biết nó đến từ đâu và sẽ dừng 
lại ở ga nào... 

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp 
cho biết, cô và "Đập cánh giữa 
không trung" có những duyên 
nợ khá sâu sắc với nước Pháp. 
Tháng 5/2013, "Đập cánh giữa 
không trung" khi đó đang là dự 
án đã được lựa chọn mời đến La 
Fabrique les dnemas du Monde 
- Liên hoan phim Cannes để 
trinh bày. Tại dãy, cô gặp nhà 
đồng sản xuất Pháp Thierry 
Lenovel. Cuối năm 2013, dự án 
nhận được khoản hỗ trợ tài 
chính đặc biệt từ Quỹ văn hóa 


Pháp trực thuộc Bộ Văn hóa 
Pháp, sau khi tranh tài cùng 
hàng trăm dự án xuất sắc khác. 
Cùng lúc là kết quả từ Liên hiệp 
các quốc gia Pháp ngữ, chính 
thức trao tặng khoản hỗ trợ đặc 
biệt cho giai đoạn sản xuất. Sau 
đó, "Đập cánh giữa không 
trung" còn giành thêm một 
khoản hỗ trợ cho giai đoạn hặu 
kỳ - điều khá hi hữu với các dự 
án cạnh tranh trong vòng xét 
tuyển của Francophonie. 

Quãng thời gian làm hậu kỳ 
của bộ phim hoàn toàn diễn ra 
tại Pháp cùng các nhà làm phim 
Pháp. Buổi ra mắt đầu tiên của 
phim diễn ra ớ Paris cho bà con 
bạn bè Việt Kiều, do cẳu lạc bộ 
điện ảnh YDA tổ chức. Sau khi 
ra mắt ớ Venice và giành giải 
phim hay nhất của Tuần lễ phê 
bình phim, "Đập cánh giữa 
không trung" tiếp tục tham gia 
nhiều liên hoan phim tại Pháp 
và các quốc gia nói tiếng Pháp, 
đồng thời gặt hái nhiều giải 
thướng như giải Ban giám khảo 
tại Liên hoan phim 3 lục địa 
(The Festíval of the Three 
Contínents in Nantes), 3 giải 
thướng lớn tại Liên hoan phim 
Fribourg (Thụy Sĩ)... 

Mong nhàn rộng 
vẻ đẹp của điện ảnh 

Nguyễn Hoàng Điệp kể, cô 
đến với điện ảnh là nhờ... bố, 
bới bố cô đã nhờ một người bạn 
nộp hộ hồ sơ, để con gái õng thỉ 


vào Trường Sân khấu điện ảnh, 
trong khi chính cõ không hẻ 
biết. Đến gần ngày thi, cô 
mới được bố "thòng báo" 
chuẩn bị đi thi ớ Trường 
Sân khấu điện ảnh. Dù 
bị "bắt" phải đi thi, 
nhưng với cách ra đề 
độc đáo, kiểu như: 
Bạn hãy kể tên Bộ 
trưởng bộ Lao động, 
Thương binh và Xã 
hội... của Trường Sân 
khấu điện ảnh khi đó đã 
khiến Biệp tò mò, háo hức. 
Năm ấy, Hoàng Điệp đỏ thủ 
khoa. "Tối háo hức vào trường 
với một giác mộng to lớn. 
Nhưng trong suốt thời gian 
theo học, tôi đã vỡ mộng theo 
đúng nghĩa, vỡ tan tành. Tôi đã 
nghĩ có lẽ trong suốt cuộc đòi 
sẽ không thấy được thứ gì vỡ 
vụn đến thế. Nhưng điều thú vị 
chính là, quá trình tôi vá lại 
từng mảnh vỡ đó, có hài hước, 
có đau xót, lại rất riêng tư, 
nhưng phải thừa nhận, Trường 
Sân khấu điện ảnh đã đem đến 
cho tôi cơ hội gần như hoàn 
thành giấc mộng của mình", 
Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ. 

Hoàng Điệp tự nhận, mình 
không có sở thích nào ngoài làm 
phim. Nhưng vì làm phim rất 
tốn kém, nên cô đã phải làm 
nhiều công việc khác để "nuôi" 
sở thích của mình. Từ viết lách, 
phê bình, dạy học, tổ chức lóp 


học, kêu gọi vốn cho nhà làm 
phim trẻ, sản xuất phim... 

Cũng vì mẽ làm phim, mà 
suốt 16 năm (từ nãm 2000 đến 
nay), tuy chưa từng theo học ở 
nước ngoài, nhưng Hoàng Điệp 
đâ nhiều lần ra nước ngoài để 
tìm kiếm cơ hội cho bản thân, 
cho các nhà làm phim khác, để 
tham dự Liên hoan phim... Cô 
đã từng bôn ba khắp nơi, nhịn 
đói, ngủ vạ vật ớ sân bay lạnh 
lẽo... để đạt được kỳ vọng. "Tôi 
giống như một đầu bếp, nghĩ 
những món mình nấu luôn ngon 
và bổ dưỡng. Vì thế, tôi thích 
mời mọi người thướng thức 
những món do mình làm ra. 
Nhưng rỏi tôi cũng băn khoăn, 
liệu món tôi nấu có họp khẩu vị 
của mọi người? Hoặc chắng may 
trong đó có "thực phẩm" khiến 
bạn dị ứng? Tôi lúc nào cũng 
giằng co giữa hai cảm giác đó", 
Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ. 

"Làm phim với tôi là việc tôi 
theo đuổi lắm khi trong tuyệt 
vọng, tôi chưa bao giờ nghỉ rằng 
mình có điểm gì chung với một 
hiệp sĩ - người trừ gian diệt bạo, 
người đứng vẻ chính nghĩa và bảo 
vệ những điều tốt đẹp... Nhưng 
phải thú nhận rằng, trong sâu 
thẳm tôi cũng ước ao, bộ phim 
mình làm ra, cõng việc mình cống 
hiến sẽ góp một tiếng nói, hoặc 
một bàn tay để nhân rộng vẻ đẹp 
đích thực của điện ảnh", đạo diễn 
Nguyễn Hoàng Điệp tâm sự. 



Đạo diên Nguyên Hoàng Điệp sinh năm 1982, tốt nghiệp 
khoa Đạo diễn của Trường Đại học Sân khấu điện ảnh năm 


2004. Năm 2008, Nguyên Hoàng Điệp và một số nhà làm phim 
trẻ ở Hà Nội sáng lập Vblock Media, một hảng phim độc lập 
hướng trọng tâm vào các dự án phim nghệ thuật thể nghiệm. 
Năm 2009, trong vai trò là Giám đốc sản xuất, Nguyễn Hoàng 
Điệp và Vblock Media cùng với Hãng Acrobates và Arte (Pháp), 
TR9 (Đức), Sudest-Đông Nam và BHD (Việt Nam) đã sản xuất 
dự án phim độc lập "Bi, đừng sợ!". Bộ phim cũng giành được vô 
số giải thưởng kỷ lục tại các LHP quốc tế. 

Trước khi làm phím truyện dài đẩu tay "Đập cánh giữa 
không trung" Hoàng Điệp đã từng làm loạt phim tài liệu ngán 
"Cuộc sống thay đổi", đé cập các vấn đé chuyển đổi giới tính, 
diên viên trẻ sa ngã... hay các series phim truyền hình dành cho 
giới trẻ như"Chít và Pi*,"BỘ tứ 10A8", từng được phát sóng 
trong khung giờ vàng cùa Đài truyén hình Việt Nam. 


TẢN MẠN CUỐI TUÂN 


Thèm cơm mẹ nấu 

Hôm chủ nhật tuân rổi, con ghé nhà 
bạn chơi. Bữa cơm trưa được mẹ bạn dọn 
ra. Đạm bạc thôi, chì trứng chiên, rau 
luộc chấm nước mâm tỏi ớt, ấy thế mà 
con thấy sao thân thương quá. Bạn nói: 

*Không gì bỏng cơm mẹ nấu. Đơn giàn 
vậy chớ mình thây ngon vô cùng". Chợt 
giật mình nghĩ lại, đã nhiều năm trôi qua 
rồi con chưa dùng cơm do chính tay mẹ 
nấu. Và con như đã quên hồn không khi 
ấm cúng cùng gia đình quay quân bển 
mâm cơm chiều. 

Hôi nhỏ ngày nào con (và cà nhà) 
cũng được dùng cơm do mẹ nấu. Nhà 


nghèo, mâm cơm có gì đâu ngoài rau 
luộc, chao, tương. Ăn hoài đâm ra ngán. 
Trẻ con mà, thích thay đồi, được ăn ngon. 
Lẽ thường tình là vậy. Con đòi ân thịt cá, 
mẹ nhìn nhút tiền chợ mua một ít thịt về 
chiên, kho tiêu cho mình con ăn. Còn ba 
mẹ thì vàn ăn rau luộc chấm chao, tương, 
nước mâm trường kỳ. Con ngây thơ hỏi: 

*Sao mẹ không mua nhiều cho cà nhà 
dùng 1 ’. Mẹ cười, xoa đâu con rồi nói:“Thịt 
cá đát như vàng, không rẻ đâu con. Con 
cứ án đi cho chóng lớn, thông minh, học 
giỏi". Và con hổn nhiên ngôi ân một mình. 
Cứ thế, dù kinh tế eo hẹp nhưng mẹ vân 


nhìn chút ít mua cho con, khi thì tép bạc, 
tôm sú, cá lóc, thịt bò... để con không 
giận, không hờn rói bỏ bữa ăn. 

Khi lớn lên con mới dân hiểu ra, 
những đọt rau lang, muống, bí sau nhà 
non mướt, ngọt ngào là do chính tay mẹ 
trồng đề hạn chế tiền chợ. Những quà bi, 
dưa leo mập ú được mẹ mang bán đề đổi 
những thức ăn ngon cho con, trong khi 
ba mẹ thì ân uống kham khổ, đạm bạc. 
Những bữa cơm của con thấm đâm giọt 
mồ hôi mẹ và ba. 

Công việc cuốn con đi nhiều nơi, 
thưởng thức nhiều món ân ngon, lạ khác 
nhau. Nhưng con thây chẳng đàu bòng 
cơm do chính tay mẹ nâu, dù đơn sơ thôi, 
tầm thường thôi mà chất chửa cà tình 


yêu thương đặc biệt, vĩ đại trong đó. Để 
hôm nay, con tim yếu mềm của con lại 
một lán nữa bói hói nhớ vê bữa cơm quê 
nhà. Bạn thúc giục: "Về đi, thời gian ngân 
thôi nhưng sẽ nối dài hạnh phúc".Ừ! Mình 
về! Đề rói như kẻ bị thôi miên vì một điểu 
thiêng liêng nhốt, con chạy một mạch ra 
ga lên chuyến tàu về với gia đình. Suốt 
quãng đường dài, con mường tượng ra 
các món "đặc biệt’mà ngày xưa ba mẹ 
thường dừng: Da cá sấu xào (khổ qua 
xào), thịt cọp chiên (trứng chiên), ngà voi 
chấm óc khì (đậu bốp chấm chao), đuôi 
phụng luộc (đọt khoai lang luộc), thịt heo 
leo cây (cơm dừa kho)... Chao ôi thèm 
cơm mẹ nâu quá đi thôi! 

ĐẶNG TRUNG THÀNH 


about:blank 


1/1 







